Kinh Tứ Niệm Xứ 


Kinh Tứ Niệm Xứ PDF 
Tứ Niệm Xứ .PDF Last modified Size 


—|P| 01 -kinh-tu-niem-xu-pdf-khoahoctamlinh.vn.pdf 03-Aug-2022 05:20 172.5K 


— [>] 02 - dainiemxu.pdf 03-Aug-2022 05:20 373.3K 


— [>] 03 - tuniemxu-haitrieuam.pdf 03-Aug-2022 05:21 148.7K 


>» TÀI GIẢNG KINH ТО МЕМ ХО” GOOGLE DRIVER 


TU NIỆM XỨ 


TỨ NIỆM XỨ 


( HT. TUYÉN HÓA GIÁNG ) 


TỨ NIÉM XỨ Bốn Niệm Xứ là gi? Tức là: Thân 
niệm xứ Thọ niệm xứ Tám niệm xứ Pháp niệm 
xứ. Y chiếu theo Bốn Niệm Xứ này để tu hành, thì 
có thể chứng quả, có thể giải thoát. Tại sao chúng 
ta chẳng chứng quá? Tại sao không thể thoát 
khỏi luân hôi? Vì không: Quán thân bất tinh 
Quán thọ là khổ, Quán tâm vô thường Quán pháp 
vô ngã. Chấp trước cái ta, đây là của ta. Nhà là 


của ta, đợi đến khi hơi thở không còn nữa, thì gi 
cũng chẳng phải của ta. Cho nên có câu: “Cá nhảy 
trong nước, Người nào ở nhân gian, Chẳng biết 
gieo phước lành, Tám cứ tạo tội nghiệp, Vàng 
bạc chất thành núi, Nhắm mắt bỏ lại hết, Tay 
không châu Diêm Vương Hối hận quá muộn 
màng”. Bây giờ giải thích đại ý về Bốn Niệm Xứ: 
Quán thân bất tịnh: Thân thể của chúng ta vốn 
chẳng sạch sẽ, chín cái lỗ thường chảy ra những 
thứ bất tịnh dơ dáy, như mắt thì có ghèn, lỗ tai 
có cức váy, mũi thì có nước mũi, miệng thì có 
đàm, thêm vào đại và tiểu tiện. Đã biết thân thể 
bất tịnh, là túi da hôi thối thì không nên chấp 
trước nó. Nếu không chấp trước thì sẽ đắc được 
giải thoát, không bị thân thể làm phiền luy. Lão 
Tử biết được ý nây cho nên nói: “Sở dĩ ta có đại 
hoan vi ta có thân, Nếu ta không có thân này thì 
sao có hoạn?” Lão Tử hiểu được lý quán bất tịnh. 
Quán thọ là khổ: Tất cả những øì tiếp thọ đều là 
khổ. Khổ có ba thứ khổ, tám thứ khổ, vô lượng 
thứ khó. Ba thứ khó là gi? Tức là: Khổ khó Hoại 
khổ Hành khổ. Khổ khó: Tức là khổ trong su khổ, 


khổ lai thêm khó. Ví nhu có người vốn chẳng có 
nhà để ở, lại gặp ngày trời mưa. Hoặc là không 
có quần áo mà gặp phải thời tiết lạnh. Hoặc là 
vốn không có cơm ăn lại sinh bệnh. Sinh bệnh 
không có tiên đi khám bác sĩ, không có tiên mua 
thuốc uống, đó là khổ trong sự khổ của kẻ nghèo. 
Hoại khổ: Người nghèo thì có khổ khổ, còn người 
giàu thì có hoại khổ. Hoại khó là gì? Người giàu 
thì ở lầu cao cửa rộng, trang hoàng dep dé, chẳng 
may bị cháy nhà, thiêu trụi nhà cửa, hoặc là 
người có vàng bạc châu báu bị người trộm cắp, 
hoặc là bị tai nạn như chiến tranh, nạn gió, nạn 
nước, đó đều là hoại khổ. Hành khổ: Tức là con 
người từ khi sinh ra, lớn lên trưởng thành, rôi 
già nua và chết đi, luôn luôn biến đổi không 
ngừng, đó là hành khổ. Trong cuộc đời tuy nhiên 
không có khổ khổ, không có hoại khổ, nhưng có 
hành khổ. Những thứ khó пау, bất cứ ai cũng đều 
phải chịu, không có ai tránh khỏi được. Đức Phật 
lúc tám mươi tuổi còn phải thị hiện vào Niết Bàn. 
Tám sự khổ là gì? Tức là: Sinh, già, bệnh, chết, 
thương yêu xa lia, ghét mà gặp nhau, cầu mong 


khóng duoc, nám ám xí thanh. Sinh là khó: Khi 
con người sinh ra thi giống như ở giữa hai hòn 
núi đè ép sinh ra, cho nên trẻ con mới sinh ra thì 
khóc lên, đó là biểu thị sự khổ, bắt đầu tiếp thọ 
sự khổ. Già là khổ: Con người đến tuổi già thì tứ 
chi không linh hoạt, cử động rất bất tiện, mắt loà, 
tai điết, tóc bạc, răng rụng, luôn luôn không 
được tự tại, do đó có câu: "Tâm có thừa mà sức 
chẳng đủ”. Bệnh là khổ: Đất nước gió lửa không 
đều hoà thì sinh bệnh, bệnh có đủ sự thống khổ 
khó mà tả được. Chết là khổ: Bệnh khổ qua rồi 
thì chất khó lại đến. Đến lúc chết thì sự thống 
khổ giống như bò sống lột da, như rùa lột mai, 
thứ khổ nầy chẳng cách chi mà hình dung được. 
Khổ về thương yêu xa lìa: Sự khổ nhất của đời 
người là sinh ly tử biệt. Vì có ái, ái là vực thẳm 
tạo nghiệp, nếu đoạn dục khử ái thì nghiệp 
chướng sẽ nhẹ bớt. Nếu tình ái quá nặng thì 
nghiệp chướng sẽ nặng thêm. Do đó có câu: 
“Nghiệp sạch tình không là Phật Nghiệp nặng 
tình mê là phàm phu”. Phàm phu vi tình mà mé, 
nhìn không thấu được ái tình, buông chẳng đặng 


ái tinh, cho nên mới có khổ. Ái là một thứ chấp 
trước lớn nhất, thứ chấp trước nầy không dễ gì 
buông bỏ đặng. Khổ về thương yêu xa lìa, tức là 
vốn chẳng muốn từ bỏ, nhưng nhất định phải từ 
bỏ, là bị bắt buộc cưỡng bách mà từ bỏ, tình 
trạng nây rất là thống khổ. Như vợ chồng thì có 
khổ xa lìa của vợ chồng, con cái thì có khổ xa lìa 
của con cái, bạn bè thì có khổ xa lìa của bạn bè. 
Tóm lại có ái thì khi xa lìa sẽ khổ. Khổ về ghét 
сар nhau: Thương cũng có sự khó, ghét cũng có 
sự khổ. Người mà ta ghét không muốn gặp 
nhưng lại gặp, đó cũng là một thứ khổ. G. Khổ vé 
cầu mong không được: Càu danh không được 
danh, câu lợi không được lợi, cầu con trai, con 
gái không được mãn nguyện, cầu giàu sang 
không được giàu sang. Tóm lại, những gi mong 
muốn mà không thành công cũng là một thứ khổ. 
Khổ về năm ấm xí thạnh: Năm ấm tức là: Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức năm ấm nầy chẳng không 
thì khổ, cũng giống như bị núi năm ấm đè, một 
chút tự do cũng không có, không có tự do tức là 
khổ. Thứ khó này giống như lửa thiêu ở trong 


tâm. Vô lượng khó là gi? Ở trên đã nói qua ba sự 
khổ và tám sự khổ, nếu phân tích tỉ mi thì trong 
mỗi thứ khổ lại có vô lượng khổ, trong vô lượng 
khổ lại có vô lượng khổ. Khổ vô cùng vô tận, cho 
nên воі là vô lượng khổ. Quán tâm vô thường: 
Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, ba 
tâm không thể bắt lấy, là vô thường, cũng có thể 
nói: Các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do 
nhân duyên diệt”, chẳng hằng thường bất biến, 
cho nên gọi là vô thường. Quán sát tâm người là 
уб thường, chân tám mới là thường. Tại sao nói 
tâm người vô thường? Vì tâm người khéo biến 
đổi, giống như sóng vậy, chẳng khi nào ngừng 
nghỉ. Tâm niệm này sinh thì tâm niệm kia diệt, 
niệm niệm liên tục không ngừng. Lại giống như 
hạt bụi trong hư không, hốt lên hốt xuống, hốt 
đông hốt tây, không có nhất định, đó là tâm vô 
thường. Gì là thường? Tức là thường trụ chân 
tâm, tính tịnh minh thể. Đây là đạo lý quán tâm 
võ thường. Quán pháp vó ngã: Tức là quán sát: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức năm uẩn chẳng có 
“cái ta”(ngã). Nếu như có “cái ta” thì có chấp “cái 


ta”(ngã chấp). Nếu lại chấp trước nơi pháp thi có 
pháp chấp. Như thế thì chẳng được tự tai, chẳng 
được giải thoát. Nếu quán pháp vô ngã, hai pháp 
đều không, người cũng chẳng có ngã, pháp cũng 
chẳng có ngã, thì phá được người và pháp hai 
chấp. Đó là đạo lý quán pháp vô ngã. Sắc pháp: 
Phàm là thấy được hình tướng, nói ra được danh 
từ thì tất cả hết thảy đều gọi là sắc pháp. Thứ 
pháp nầy nhìn không thủng, buông chẳng đặng, 
thì chẳng đắc được tự tại. Thứ sắc pháp nầy có 
nội sắc và ngoại sắc. Ngoại sắc tức là có hình 
chất. Tức nhiên sắc bên ngoài có hình chất, bên 
trong thì có bóng. Nội sắc tức là bóng. Có bóng 
thì có vọng tưởng về sắc, thì không thể vô ngã, 
bạn ái trước sắc nầy là vì có cái ta (ngã), bạn 
chấp trước sắc nầy cũng là vì bạn có cái ta (ngã). 
Nếu chẳng có cái ta thì không có gì để chấp 
trước, thì chẳng có chướng ngại, đó là nhìn 
xuyên thung. Nhìn xuyên thủng được thì buông 
bỏ được. Buông bỏ được thì sẽ đắc được tự tại. 
Thọ pháp: Phàm là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài 
ban đầu có sự lãnh thọ. Nếu không có cái ta thì 


chẳng có xúc trần, không có xúc tràn thì đắc 
được tự tại. Ngược lại, nếu có cái ta tôn tại thì 
không được tự tại. Tưởng pháp: Tức là vọng 
tưởng. Tại sao bạn chẳng đối trị được vọng 
tưởng? Tức là vì có cái ta. Nếu không có cái ta, 
thì vọng tưởng gì cũng chẳng có, liền đắc được 
cảnh giới уб sở tưởng. Hành pháp: Nghĩa là liên 
tục. Niệm niệm biến đổi không ngừng. Giống như 
nước chảy, đó là hành uán. Muốn nhìn xuyên 
thủng hành uân thi phải đừng có cái ta. Thức 
pháp: Tức là: mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý, Mạt na, A 
lại da tám thức. Tám thức nầy cũng ở trong chân 
và vọng. Chỉ một cái biến thì biến thành Đại viên 
cảnh trí. Không biến thì là tám thức. Chuyển tám 
thức thành bón trí, thì chẳng còn cái ta (vô ngã). 
Quán pháp năm uán vô ngã được, thì đó là quán 
pháp vô ngã. Tại sao đức Phật dạy đệ tử lấy giới 
làm thây? Vì giới là sinh thiện diệt ác. Nương 
giới làm thây thì sẽ sinh ra các điều lành. Nương 
giới làm thầy thì sẽ diệt trừ các điều ác. . 


TÚ DIÉU pÉ 


Ty-kheo nhu thát biét dáy là khó, dáy là khó táp, 
đây là khó diệt, đây là khó diệt đạo. 
1) Thế nào là khổ: 

Sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp 
gỡ, mong cầu không được, năm ấm xí thịnh (lẫy 
lừng). 

2) Thế nào là khổ tập : 


Tham ái dua dén tái sanh. Cüng di vói hy, tham 
tìm cầu chỗ này chó kia. Thí ди: duc ái, hữu ái và 
vô hữu ái. 

Này các Ty-kheo ! Tham ái sanh khởi ở đâu ? An 
trụ ở đâu ? 

— Sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái sanh khởi 
ở đấy, an trụ ở đấy. 

— Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ; Sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. Là sắc thân ái, là sắc khả ái. Tham 
ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. 

— Nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức ; Nhãn xúc, nhĩ xúc, ty xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc; Nhãn thọ, nhĩ thọ, ty thọ, thiệt 
thọ, thân thọ, ý thọ. Là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. 


— Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị 
tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng ; Sắc tư, thanh tư, 
hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư ; Sắc ái, thanh ái, 

hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái ; Sắc tầm, thanh 
tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm ; Sắc 
tứ, thanh tứ, hương tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Là 


sắc thân ái, là sắc khá ái. Tham ái sanh khởi ở 
đấy, an trụ ở đấy. 
3) Thế nào là khổ diệt : 

Diệt tận tham ái, không luyến tiếc, sẽ hoàn toàn 
giải thoát. Xả ly tham ái ở đâu ? Diệt trừ ở đâu ? 
— Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái xả ly 
ở đấy, diệt trừ ở đấy. 

4) Thế nào là khổ diệt đạo : — Bát chi chánh đạo 


* Chánh tri kiến : Thấy biết về khổ, tập, diệt, đạo. 
* Chánh tư duy : Suy nghĩ về lìa dục, không sân, 
chẳng hại. 

* Chánh ngữ : Không nói dối, không hai lưỡi, 
không ác khẩu, không thêu dệt. 

* Chánh nghiệp : Không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm. 

* Chánh mạng : Không tự nuôi sống bằng những 
phương tiện trưởng dưỡng 3 độc tham sân si. 
* Chánh tỉnh tấn : Nỗ lực, không cho pháp ác 
sanh. Nếu ác đã sanh quyết trừ diệt. Thiện chưa 


sanh khién sanh khói. Thién dá sanh khién táng 
trưởng. 


* * 
Chánh niém : Tinh cán, tinh giác 4 niém xú. 
Chánh dinh : 

— Sơ thiên : Hy lac do ly duc sanh nhờ tầm và 

tứ. 
— Nhị thiền : Diệt tám và tứ, hy lạc do định sanh, 
nội tỉnh nhất tâm. — Tam thiên : Ly hy, chánh 
niệm tự giác, thân cảm lạc thọ. 


— Tứ thiền : Xả lạc, xả khổ, xả niệm, một bề 
thanh tịnh. 


Như vậy Tỳ-kheo sống quán pháp trên nội pháp, 
sống quán pháp trên ngoại pháp, sống quán 
pháp trên nội ngoại pháp. Sống quán tánh sanh 
khởi trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên 
các pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các 
pháp. Y cứ những pháp hiện tiền, Tỳ-kheo sống 
an trụ chánh tri với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Ty-kheo sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì ở đời. 


Жжж ж 


Này các Ty-kheo! Tu tập 4 niệm xứ muộn thi 7 
nám, trung binh tir 1 dén 6 nám, sóm thi 7 tháng, 
sé chứng chánh trí ngay trong hiện tai. 

Dáy là con duóng thanh tinh dóc nhát, diét khó 
ưu, thành chánh trí, chứng Niét-bàn. Các Ty- 
kheo nghe pháp xong hoan hy tín tho phung 
hành. 

I. QUÁN THÂN 
Thở có y thức. Thó vào biết thở vào, thở ra biết 
thở ra. Cứ 10 hơi không loạn là một bước đáng 
kể. Hiệu quả là trở về với mình. Vọng tưởng nổi 
lên, là ta đã bị cách biệt. Tập mãi quyết thành 
công. 

Thở vào dài biết thở vào dài. Thở ra dài biết thở 
ra dài. 

Thở vào ngắn biết thở vào ngắn. Thở ra ngắn 
biết thở ra ngắn. 

Tâm đồng nhất với suốt chiều dài của hơi thở, 
đừng để một tạp niệm xen vào, gọi là tùy tức. 


Hoi thó déu dán, ém diu, nhe nhàng, thán tám 
thu thái an vui. 

Cảm giác toàn thân ta thở vào. Cảm giác toàn 
thán ta thó ra. 

Hằng ngày chúng ta sống thân một nơi tâm một 
nẻo, nay thân tâm hợp nhất. Thân ngồi vững 
chãi, các bắp thịt khoan thư, hơi thở điều hòa thì 
thần kinh an định, tâm sẽ an ổn. 


An định toàn thân ta thở vào. An định toàn thân 
ta thở ra. 

Dùng hơi thở điều hòa nhịp tim, do đây thần 
kinh an dịu, giúp toàn thân an ổn vận hành. Hơi 
thở êm nhẹ, không có tiếng động, là triệu chứng 

sức khỏe tốt. Hơi thở càng vi tế, thân tâm càng 
an tịnh. Thở vào, cơ thể khoan khoái. Thở ra, 
đem đi những nhọc mệt ưu sầu. Đóng hết 6 cánh 
cửa giác quan, trở về với hơi thở, ta trở về với ta. 
Cảm tho an lac có tác dụng nuôi dưỡng. 

Tỳ-kheo đi đứng nằm ngồi, thân thể được sử 
dụng như thé nào đều biết rõ. Ty-kheo bước tới 

bước lui, đắp y, mang bát, rửa chén, đều ý thức 


từng động tác của thân. Thí du : Lúc đi, phải chú 
tâm vào sự chuyển động của chân. Tâm cần ghi 
nhận “nhấc”. Rồi bàn chân mới nhấc lên khỏi 
mặt đất. Tâm ghi nhận “bước”. Bàn chân mới 
dua ra. Tâm ghi nhận “дат”. Bàn chân mới đặt 
xuống. Bên phải bên trái đều thế. Đến cuối đoạn 
đường, tâm ghi nhận “muốn quay” rồi thân mới 
quay. 
Bữa ап, tâm ghi “тис”. Тау mới тис canh. Tâm 
ghi "dua". Tay đưa thức án lên miệng. Tâm ghi 
"cham" khi đưa thức ап tới môi. Tâm ghi “vào”, 
thức ăn vào miệng. Tâm ghi “ngậm”, miệng ngậm 
lại. Nhai, nuốt, đặt tay xuống v.v... mỗi mỗi tâm 
làm chủ. Thân chỉ được cử động theo sự sáng 
suốt biết rõ của tâm, không được tự bừa bãi theo 
thói quen. Bắt tâm tập tỉnh sáng trong niệm hiện 
tại, không được lồng bồng vọng tưởng những 
chuyện quá khứ vị lai. Tâm ghi các cử động, 
được nhiều hay ít, tùy trình độ sáng suốt của mỗi 
người, cũng tùy hoàn cảnh được thong thả hay 
cần vội vàng. Chỉ quan trọng ở chỗ ta có chú tâm 
tỉnh thức hay không. Các bài tập trên luyện tâm 


an dinh nơi hơi thở không chay theo 6 trần. 
Pháp món này goi là Samatha (Chi). Nay tập 
quan sát thân tâm. Pháp món này gọi là 
Vipassana (Quán). Thiền Vô Tưởng có khả năng 
đưa lên cõi trời Vô-sắc. Nhưng không thể phát 
sanh Tuệ-giác. Nên không nói định sanh tuệ mà 
phải nói chánh định sanh tuệ. Chánh định là thứ 
định dùng cả 2 pháp Chỉ và Quán. 

Thiền minh sát vừa dùng hơi thở để an định, vừa 
dùng trí quán để thấy thân tâm vô thường vô 
ngã. Do đây loai trừ 3 độc tham sân si là thứ ách 
nặng, chúng ta vẫn đeo từ lịch kiếp. Hoa báo hiện 
tại của Tuệ Minh Sát là hành giả trở nên khoan 
thai đĩnh đạc, chánh niệm trong tất cả động tác 
và ngón ngữ. 

— Tóc, lóng, móng, ráng, da. 

— Thịt, gân, xương, tủy, thận. 

— Tim, gan, bây nhầy, bao tử, lá lách, phổi. 

— Ruót già, ruột non, phán, óc, mát. 


— Đờm, mủ, máu, mó hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng. 


— Nước mắt, mước mũi, nước miếng, nước 
nhớp, nước tiểu. 


Trước hết học thuộc lòng xuôi và ngược từng 
đoạn. Sau thuộc lòng xuôi và ngược cả 32 thể. Cứ 
đọc mãi cho tới khi nhập định vào một thể. Nếu 
không an định được thì phải quan sát từng bộ 
phận trong các khía cạnh : hình tướng, màu sắc, 
vị trí, bệnh hoạn, nhơ bẩn, để biết chán pháp hư 
vọng. Quán 32 thể trược cũng như 2 bài tập sau 
không phối hợp với hơi thở. 

Quan sát trong thân những thứ kiên ngưng 
thuộc về đất, những thứ lưu nhuận thuộc về 
nước, những thứ có nhiệt lực thuộc về lửa, 
những động tác thuộc về gió, những không gian 
thuộc về hư không, những phân biệt thuộc về 
tâm thức. Quan sát tính cách tương quan tương 
duyên giữa ta và vạn vật. Mặt trời nằm ngoài cơ 
thể này nhưng nếu không có mặt trời, thân này 
đâu có sống được. Sự sống của ta không phải chỉ 
có mặt ở trong cơ thể. Thân kiến cho thân thể 
này là Ta, là của Ta, Ta chỉ ở trong thân thể này, 
là cái nhìn sai lâm. 


Quan sát tính cách vô thường và chắc chàn phái 
tan hoại của cơ thể: 
1) Xác chết sình nát. 

2) Chó và kên kên rúc ria. 3) Bộ xương dính thịt. 
4) Hết thịt chỉ còn máu. 5) Hết thịt hết máu. 
6) Xương long rụng. 

7) Xương chuyển màu. 

8) Xương mục. 

9) Mớ bụi. 

Can đảm nhìn vào sự thật sẽ hết bi quan mà biết 
quý đời sống, làm thé nào để khói phí uống kiếp 
người khó được. Pháp quán bất tịnh này trừ ngã 
ái và theo đó các bệnh tham sân si cùng hết. 
Người tu vì chánh kiến nên giải thoát, vì khinh 
an nên vul vẻ. 

Ón lại 8 bài trên với dung ý thấy tánh sanh diệt 
(vô thường) và duyên sanh (vô ngã) của vạn 
pháp. Sự giác tỉnh này giải thoát hết tham ưu. 
Con người đau khổ không phải tại thế gian vô 
thường vó ngã mà chi tại mờ ám sự thật đó nên 


cứ tự пау sanh phiên não. Cũng nhu 5 uán tự 
không lỗi, gốc của đọa lạc là ở chỗ chấp thủ (ngũ 
thủ пап). 

Người có Tứ Niệm Xứ không vướng bận vào bất 
cứ một cái gi nên thánh thoi an vui, không vất vả 
đuổi theo sự vật cũng không trốn chạy. Vì hằng 
dùng tư tưởng để đối diện với già bệnh chết, 
quen thuộc với già bệnh chết nên không sợ hãi. 
Quán chiếu vạn vật không phải để từ khước vạn 
vật mà để tiếp xúc với vạn vật bằng Тиё-ріас. 
Tứ Niệm Xứ không vật lộn với tham sân si. Tứ 
Niệm Xứ khai mở Tuệ-giác. Như thắp đèn để tối 
tự biến thành sáng chớ không phải mất công 
đuổi tối đi đâu. 


** % 


II. QUÁN THỌ 
(Thó vào) biết khó tho đã sanh. (Thở ra) biết 
khổ thọ đang trụ. (Thở vào) biết lạc thọ đã sanh. 
(Thở ra) biết lạc thọ đang trụ. 
Tập nhận diện những cảm giác: khổ (khổ tho), 
vui (lac thọ), không khổ không vui (si thọ). Mỗi 


khi có khó tho khóng xua duói, khóng xa lánh, 
binh tĩnh vừa theo dõi hoi thở vira ghi nhận khó 
phát sanh, khó gia táng, khó diu bót, khó diét 
tán. 


Mỗi khi có lạc tho hay si tho, cũng thực tập quán 
chiếu nhu thé, không tham đắm, không lồng 
mình vào, không nhận là ta vui mà thấy rõ đây là 
một cảm giác duyên sanh (nhân là ngã ái, duyên 
là ngoại cảnh). 


Không tham dám cũng không ruồng bỏ gọi là xả. 
Xà là một trong 4 vô lượng tâm (Từ, Bi, Hy, Xà). 
Dòng sông là những giọt nước dang xé dich. 
Thân thể ta là một dòng sông. Vô biên tế bào 
đang chuyển biến. Tâm ta cũng là một dòng 
sóng. Các cảm thọ sanh diệt, diệt sanh không 
ngừng, theo sự hoạt động của 6 giác quan. Cảm 
thọ vui đưa đến ham luyến. Cảm thọ khổ đưa 
đến chán bỏ. Mỗi cảm thọ đều kích thích tham 
hoặc sân nổi dậy. Nay chánh niệm thì tình trạng 
bắt đầu thay đổi. Cảm thọ diễn biến dưới ánh 
sáng của ý thức. Chánh niệm không nhận nó là ta 


nữa, không nói tôi ưa thứ này, tôi chịu thứ kia, 
tôi vui, tôi khổ. Hiệu năng đâu tiên là khói phuc 
lại chủ quyền, do đây cảm tho đã mất 80% ma 
lực. Hiệu năng thứ hai, thấy được nguồn gốc của 
nó là vô minh. Do chấp ngã chấp pháp mà có cảm 
thọ. Hiệu năng thứ ba, biết tự tánh nó hư vọng, 
không có bản chất, chỉ là những cảm giác sanh và 
diệt theo nhân duyên. Thí dụ : Cả ngày gắt gỏng 
cau có, nguyên nhân vì thức khuya thiếu ngủ. 
Đây là cảm thọ khổ gốc từ sinh lý. Có khi vì hiểu 
lâm một người bạn, ta cũng bực tức. Đây là cảm 
thọ khổ gốc rễ tâm lý. Có khi thấy trong nhà lộn 
xôn rác bán, ta cũng phát cáu. Đây là cám tho 
khổ vì vật lý. Được khen ta vui, quán chiếu, khám 
phá ra căn bản thọ vui là từ ngã ái. Lạc thọ này 
đưa vào ảo tướng. Có tỉnh ra mới tránh duoc 
những tự hào tự mãn vô Ích. Lạc thọ ảo hóa tan 
biến nhường chỗ cho cái vui lành mạnh có tác 
dụng nuôi dưỡng giác ngộ. 
Cảm thọ rõ ràng bất định. Khổ vui tùy theo bản 
chất mỗi người. Đối với A làm việc là một cực 
hình. Nhưng với B ngồi không lại thật khó chịu. 


Bi nghet müi mói biét thó là mót hanh phüc 
không chi hon. Hàng vạn yếu tố của hanh phúc 
như thế chẳng được để ý. Chúng ta cứ vô tình 
dẫm đạp trên hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. 
Đến khi mất rôi lai khó vì hối tiếc. 

Phật dạy ta dùng hơi thở quán chiếu sự có mặt 
của khổ vui rôi từ từ điều phục. Hơi thở nhe 
nhàng an tịnh dần dần. Thân tâm nhẹ nhàng an 
tinh dàn dần. Cứ nhu thế chúng ta an tịnh 
hóa cá 3 thọ. Chánh kiến thấy rõ nguồn gốc, bán 
chất và hậu quả của những cảm thọ khổ vui nên 
giải thoát được sự thống chế của nó. 


** % 


III. QUÁN TÂM 


Tâm sở có nhiều, kinh văn chỉ dé cáp đến 22 thứ. 
Phương pháp quán tâm cũng như quán thọ. Biết 
nguồn gốc, bản chất và hậu quả các tâm sở, liên 

được giải thoát. 


Quán chiếu về tham dục : 


Tham dám sác thanh huong vi xüc, goi là ngü 
duc. Tham tién bac, sác dep, danh giá, án ngon, 
ngủ nhiêu goi là ngũ duc thô phàm. Bệnh tham 

khó chữa vì nó ngọt lịm và hấp dẫn. Phật dạy 

tham dục là một hố than hồng, người bệnh 
tưởng lầm là ấm áp sung sướng. Kinh dạy : Lúc 
không có mặt của tham dục, hành giả cũng phi 
TỐ. 
(Thở vào) hiện tại tâm không tham. 
(Thở ra) hiện tại tâm không tham. 
Tìm nguồn góc sự vắng mặt này. Ghi sự thánh 
thơi đi đôi với sự vắng mặt này. 
Quán chiếu về sân giận : 

Ích lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân mất bình 
an. Sân giận quá nặng đi đến căm thù là chất liệu 
của địa ngục hiện tại và vị lai. Nguy hiểm của sân 

là kích thích thân miệng ý đi về đường ác. Một 

khi nhận diện được sân thì tâm sở này đỡ ngay 
tính cách tác hại. 


(Thó vào) biết sân giận đã sanh. (Thở ra) biết 
sân giận đang trụ. (Thở vào) biết sân giận đã dịu. 
(Thở ra) biết sân giận đã diệt. 

Chánh niệm khôi phục tự quyên. Sân giận lặng 
đi, sự mát mẻ khoan khoái hiện ra gọi là vô sân. 
Vô sân phát triển thành từ bi. Trong 5 ấm, sân 
giận làm bực bội khó chịu là thọ ấm, dấy lên các 
suy nghĩ là tưởng ấm, chuyển biến tâm địa là 
hành ấm, bản chất chủng tử và hiện hành là thức 
ấm, các tướng mạo hiện ra là sắc ấm. 


** % 


Hành thiên chuyển phiền não thành Bó-dé. Thé 
øian chán rác bẩn thích hoa hồng. Người làm 
vườn biết từ phân rác ra hoa hồng và từ hoa 

hồng thành phân rác nên dùng cả 2. Phật Tổ phát 
nguyện : Chúng sanh vô biên thê nguyện độ vì 
pháp nhãn thấy rõ Thánh phàm không 2. 

Chánh niệm nhu ngọn đèn soi tó những nguyên 

nhân gần xa của sân giận (hiểu lâm, tự ái, nghi 
ngờ, bộ thần kinh dễ bị kích thích, không thông 
cảm, hoàn cảnh giáo dục, tập quán, tâm lý v.v... 


Những gốc ré này có mặt ở cả ta và người, làm 
tăng thượng duyên cho vô minh). 
Thấy và Hiểu là nên móng giải thoát giận hờn, 
đem cam lồ từ bi về xây dựng và hàn gắn những 
gi sân giận đã làm đổ vỡ. 
Có người khôn ngoan, mỗi khi sân giận vào 
phòng ngôi yên một minh để tránh những hậu 
quả tai hại của thân miệng bất an. Dĩ nhiên như 
thế sân giận sẽ dịu dần. Nhưng không được bộc 
lộ ra ngoài, gốc rễ càng ăn sâu vào tiềm thức, chờ 
đợi đủ duyên lại bùng ra. 
Người tu Tứ Niệm Xứ dùng hơi thở trở về chánh 
niệm, không bận lòng đến đối phương. Hành 
động xấu xa, lời nói độc ác vừa xuất hiện đã tan. 
Ta để nó tan theo bản chất vô thường của nó. Vì 
cứ vơ lấy nghĩ ngợi nên mới tự đốt nhà mình. 
An tịnh tâm hành tôi thở vào. 
An tịnh tâm hành tôi thở ra. 
Tỉnh ra rồi, biết kẻ làm hại mình chính là cái sân 
giận áo tưởng. Mát mé trở lại, ta có 


thé truyén su mát mé này cho nguói kia mà cüng 
nhau hòa giải. Phát Tổ xưa kia bi chặt cá tay chán 
mà không sân gián vì nhẫn nhục có trí tué đi đồi. 
Biết âm thanh, sắc tướng đều hư vọng. Thân ta 
thân người chỉ là đất nước gió lửa giả hiện nên 
chẳng có nhục nào mà phải nhẫn. 
Từ bi quán : 

Để đối trị sân giận. Từ là bá thí an vui, tha thứ lỗi 
lâm cho kẻ khác. Bi là cứu khổ. Bản chất của Từ 
là khoan dung, mong mỏi sự tốt đẹp cho mọi 
người. Bản chất của Bi là trí tuệ thấu được sự 
khổ đau của người khác mà phát tâm cứu vớt. 
Quan sát 8 khổ, quan sát những nỗi khổ vật chất 
và tinh thân, sé khơi chảy được nguồn suối từ bi. 
Từ bi quán không phải chỉ có tác dụng lợi tha. 
Dem an vui cho người, chính minh được tiéu tai 
giải nan. Bát cứ một hành động hay một lời nói 
phát xuất từ tâm từ bi, muốn tháo gỡ sự đau khổ 
cho người hay vật, đều đem an vui hiện tại và vị 
lai cho mình. Kinh chép : Một thìa cháo với tâm 


tir bi cho người bệnh, công đức nhiều hon nước 
biển đại tây dương. 

Ta có thể rải tâm từ bi đi 4 phương cho tất cả 
chúng sanh. Luông điện từ bi có khả năng đi xa 
cũng như âm thanh và ánh sáng. 

Có chất liệu từ bi trong tâm thì một lời nói, một 
nét mặt, một cái nhìn, đều có phép lạ khiến 
những trái tim khó héo khói phục lại lòng tin mà 
vui sống. 


ЖЖ ж 
IV. QUÁN PHÁP - A- 
1) Ngũ cái : 5 tâm sở nặng nề úp chup tinh thần 
như một màn den bọc kín ngọn dén. 

Ngũ cái là : ái dục, sân giận, hôn trầm, trạo hối và 
nghi ngờ chánh pháp. Ty-kheo soi tâm, khi có 
một trong ngũ cái phát khởi, liên tim phương 

pháp trừ diệt không cho tái sanh. 

2) Ngũ ấm : Tỳ-kheo chiếu soi và nhận diện : Đây 

là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây 
là thức. Để mặc cho 5 công dụng của tâm hiện 


hành rồi tự tan bién, nhu những người khách tro 
dén rói di. Táp tách ra, nhin chüng sanh rói diét, 
khóng có ta trong dó. 

3) Quán 18 giới : 6 căn đối 6 ігар sanh 6 thức. 
Nội kết sanh trụ dị diệt mỗi mỗi đều biết. Không 
bị kích thích, không bị đánh lừa. Phân tách từng 
cán, trân, thức để thấy ró nghĩa duyên sanh. Dù 

tinh thần dù vật chất, không một pháp nào chẳng 
căn cứ trên các pháp khác và tùy thuộc vào các 
pháp khác nên pháp nào cũng không tự tánh (vô 
ngã). 

*) Kết sử : Kết cùng nghĩa với chữ Tập và chữ 
Nghiệp. Kết là thắt trói. Sử là sai khiến. — Ngũ 
độn sử : 5 kết sử trầm trọng khó bỏ : Tham, sân, 
si, mạn, nghi. 

— Ngũ lợi sử : 5 kết sử sai khiến rất nhanh 
nhưng dé tinh : Thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. 

Bởi vì căn trần không lỗi nên quán pháp nơi 
pháp ở đây riêng ý thức về sự phát sanh, tôn tại 
và chuyển hóa của những nội kết. Đời sống tập 


thé của Tăng Ni rất thuận tiện để khơi các tiêm 
ап trong tâm thức. Có thấy được giặc, biết giặc ở 
đâu, mới trừ được giặc. Các kết sử tùy miên này 
đã bị lương tâm chúng ta dón ép, đẩy xuống tận 

đáy lòng, nhưng chúng vẫn tiết chất độc vào 
trong ngón ngữ và suy nghi hàng ngày của chúng 
ta. Chỉ có hành thiền, chánh niệm quán chiếu 
mới thấy được vết tích của chúng. Nên Tứ Phần 
Luật Lược Ghi có câu : “Dù rằng tánh giới giá giới 
không trái phạm cũng chỉ điều ngự được những 
thô ác của thân và miệng. Còn phiền não vi té là 
còn ở Dục giới. Bao giờ đã chói sạch Thi-la, lại 

biết lập chí ở thiên môn, theo thứ lớp 4 thiền, 4 
đại thanh tịnh cõi Sắc tự hiện trong thân, mới gọi 

là lành (thién)". 

*) Đối trị mặc cảm và sợ hãi : Hối hận thuộc về 
bất định, có khi lợi ích có khi chướng ngại. Nhận 
được chỗ sai của mình, quyết tâm chừa bỏ. Xong 

rồi thôi, một dạ từ nay đi đường lành. Nếu mặc 

cảm tội lỗi cứ theo ám ảnh ray rứt thì làm sao 
bình an tiến tu. 


So hái cüng là mót nói két quan trong, chát liéu 
là vó minh. Các bác có kinh nghiém trong su tu 
hành, déu quả quyết so hãi đi đôi với chấp ngã. 

Quán bất tịnh là thuốc thí vô úy hiệu nghiệm 

100%. 
B- 

1) Вау giác chi : Chánh niêm, trach pháp, tinh 
tán, vui mừng, khinh an, dinh tâm, hành xå. Ty- 
kheo quán chiếu trong tâm, chua có 7 yếu tố trợ 

đạo này thì phải tập cho phát sanh. Đã có thì 
phải duy trì và biết sử dụng. 

2) Tứ Dé : Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Trau dồi 4 trí 
tuệ này cho đến khi thành tựu quyết định. 
—//—-//—— 

KẾT KHUYÉN 
Trong Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La hành 
thiên 7 đề mục, khi cậu bé được 18 tuổi : 
Niệm tâm Từ để diệt trừ ác ý. Niệm tâm Bi để 
diệt trừ tàn nhẫn. Niệm tâm Hỷ để diệt trừ phiền 
hận. Niệm tâm Xả để diệt trừ thù oán. 


— Quán bát tinh dé tiéu 3 dóc tham sán si. 

— Quán vô thường dé giải thoát ngã mạn tu ái. 
— Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm. 
Đức Phát dạy : “Người giác tỉnh đêm ngày thận 
trọng trọn vẹn hướng tâm về đạo pháp. Này các 
Ty-kheo ! Bất luận trường hợp nào, dang làm gi, 
chánh niệm vẫn là thiết yếu”. 

Tuy nghe giảng, học kinh là điều cần chánh 
nhưng quan trọng vẫn nằm trong thật hành... Tự 
quán, tự chiếu, tự phát minh chớ đừng nhắm 
mắt a dua. Không khai thác, trí tuệ không thể 
phát sáng. Không thật thấy thật hiểu, không có 
giải thoát. Ngài Hương Nghiêm bạch Tổ Quy Sơn 
một câu hỏi. Tổ đáp : “Nếu tôi nói thì sau này ông 
sẽ trách tôi”. Hương Nghiêm phiền lắm, bỏ chùa 
đi nơi khác. 30 năm nghiềm ngẫm một câu ấy. 
Một hôm cuốc đất, văng một hòn sỏi vào cây tre, 
phát ra tiếng “cạch”. Ngài chợt đại ngộ, vội đi 
tắm rửa, y phục chỉnh té, thắp 3 nén nhang 
hướng về núi Quy Sơn, đảnh lễ cúng dường, tạ 
cái ơn đã không chịu nói. 


Từ ngàn xưa, các bậc Thầy Tổ đã thành công 
chứng quả đều do kiên tâm tự lực hành thiền 
từng giây phút không ngơi nghỉ, năm này sang 
năm khác không mỏi nhọc, không chán nản. Kinh 
Tứ Niệm Xứ bao gồm nhiêu pháp môn. Sơ tâm 
nên vâng lời Phật, tập học tất cả. Các pháp quán 
để khai tuệ. Điều hòa hơi thở để an định. Có 3 
loại hơi thở không điều hóa: 
a) Phong : Thở ra vào có tiếng. 
b) Suyén : Kết trệ không thông. 
c) Khí: Không nhẹ nhàng. Hơi thở êm diu gọi là 
Tức mới dễ an định. Phong thì tán động. Suyễn 
thì kết trệ. Khí thì lao nhọc. Dụng tâm với 3 loại 
này chẳng những vô ích mà còn thương tổn. 
Cách chữa : 
1) Buông tất cả duyên tưởng, nhất tâm an định 
tinh thân. 
2) Thư giãn thân thể, ra vào tự nhiên không câu 
thúc. 


3) Tưởng khắp thân cùng thở, hoi ra vào theo 
các lỗ chân lồng thông suốt. Đủ 3 điều này từ thô 
vào tế, tự nhiên tâm định, thân an. 

Định tuệ là hai bánh của chiếc xe, là hai cánh của 
con chim. Thiên định không trí tuệ là si phước. 
Riêng hoc tuệ không có dinh thành cuóng. Cái té 
hại của xe một bánh, chim một cánh, thật là 
thương tâm. Nhưng luận rộng nói sâu thì dễ còn 
muốn thật rõ chỗ vi diệu phải hạ thủ công phu. 
Bao giờ sự tu hành đã đắc lực, hành giả muốn 
nhập định thì tùy ý chọn một món mà tinh tấn 
tiến vào. Hóa Thành chính là đường đến Bảo Sở. 
Cổ đức dạy : “Lầu cao muôn trượng phải từ đất 
mà lên”. Lời nói này rất thành thật. 

Tâm là danh từ chung chỉ cho phân tinh thần của 
con người. Thức là chức năng phân biệt của tâm. 
Ý là chức năng tạo nghiệp của tâm. Vì ý khơi 
động lời nói và việc làm. Nếu tác ý là tham sân si 
thì nghiệp báo sẽ đau khổ. Muốn an vui thì vai 

trò chủ đạo của ý phải sinh hoạt trong sạch. 


— Ý dẫn đầu các pháp. 


Y làm chủ, ý tao. 

Nếu với y ô nhiễm, Ta nói hay hành động, Khổ 
não sẽ theo ta Như bánh xe lăn theo hình. 
Bước chân của con 
bò. 

— Ý dẫn đầu các pháp. 

Ý làm chủ, ý tạo. 

Nếu với ý thanh tịnh, Ta nói hay hành động, An 
vui sẽ theo ta 
Nhu bóng chàng rời 
Đạo Phật khuyên chúng ta hướng nội, chú yếu để 
thường xuyên thanh lọc tâm ý. Do đây lời nói 
việc làm, ứng sự tự nhiên trong sáng thuần 
thiện. 

Như thế hướng nội là để hướng ngoại một cách 
tốt đẹp, thuần đạo đức, khiến cho ta người hiện 
tại và vi lai mãi mãi an vui. 

НЕ 


Su Bà Hái Triéu Ат 


c» KINH VÔ LƯỢNG THO TINH HOA 


» BÁT CHÁNH ĐẠO - TU DIỆU ĐỂ 


> TU CHUNG THANH TINH MINH HÔI 


c» Kinh Vó Luong Tho Giáng Ky 


» KINH TU NIÊM XỨ 


c THO KHANG BẢO GIÁM 


ÂM LUAT VÔ TÍNH 


> Bát Nhà Ba La Mật Da Tâm Kinh 


c KINH VÔ LU'ONG THO TINH HOA 


> ВАТ CHÁNH РАО - TU DIÉU ĐỂ 


https://hoasenvanno.wordpress.com 


=> PHÁP SƯ BINH HOÀNG 


HT Tinh Không Pháp Ngữ МРЗ 


ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ 


ph.tinhtong.vn 


tuvienquangduc.com.au 


» KINH DIA TANG BÓ TÁT BÓN NGUYÊN GIẢNG KY 


thienphatgiao.org 


» GIANG KINH DIA TANG HT. TINH KHÓNG 


TÜ HOÁNG THÉ NGUYÉN 


HƯƠNG VI GIẢI THOÁT 


c THO KHANG BÁO GIÁM 


vanphatthanh.org 


daitangkinh.net 


HÒA THƯƠNG THÍCH THIÊN TÂM 


NI TRƯỞNG SU BÀ HÀI TRIÉU ÂM 


DAI CƯƠNG KINH LÁNG NGHIÊM - 
HT.THÍCH THIÉN HOA 


> KINH LUAN CHUYỂN NGỦ BAO TÔI PHUÓC BÁO ОМС 


[f Nguyên đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bón ân nặng dưới cứu khó ba đường 
nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. 


A MI ĐÀ PHẬT 
Người Sáng Lập : Đặng Văn Qúy 17/03/1991 : Pháp Danh :Thiện Đức 
NHÓM ZALO : https://zalo.me/g/mymyhd439 


«b 


</b 


